Văn Hóa Và Vận Mệnh Đất 
Nước 

Lý Lạc Long 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Văn Hóa Và Vận Mệnh Đất Nước 


Lý Lạc Long 
Văn Hóa Và Vận Mệnh Đất Nước 


Cách đây khoảng 2500 năm (500 năm trước tây lịch), Lão 
Tử, một triết gia nổi tiếng của Trung Hoa đã nói: "Làm thầy 
thuốc mà sai lầm thì chỉ giết một người; làm chính trị mà sai 
lầm thì tàn hại cả đất nước; làm văn hóa mà sai lầm thì gây 
tai họa cho muôn đời". Trải qua một thời gian dài, nhìn vào 
lịch sử phát triển của xã hội loài người , hầu hết chúng ta 
đều thấy nhận xét của Lão Tử là đúng đắn. Văn hóa rất quan 
trọng và quan hệ mật thiết đến vận mệnh của một quốc gia. 
Những sai lầm về văn hóa sẽ làm băng hoại xã hội, di hại 
cho nhiều thế hệ (đời) về sau. Người Việt Nam vẫn hường tự 
hào là chúng ta có hơn 4000 năm văn hiến và cách đây 
khoảng 3000 năm, dưới thời Hùng Vương, với nền văn hóa 
Đông Sơn (văn hóa đồ đồng), Việt Nam đã có lúc đạt đến 
một nền văn minh rực rỡ mà các nhà khảo cổ học quốc tế 
ngày nay dùng làm tiêu chuẩn để so sánh với các nền văn 
hóa của các quốc gia khác ở vùng Đông Nam Á ở cùng thời 
điểm. 

Ít hay nhiều, ai cũng băn khoăn đến vận mệnh của dân tộc 
và đất nước và hiểu rõ hơn về "định nghĩa" của những từ 
ngữ "văn hóa", "văn minh" và "văn hiến" sẽ giúp chúng ta 
có một cái nhìn đúng đắn về vấn đề này. Hãy cùng tham 
khảo những ý kiến của các học giả để hiểu rõ ràng về ba từ 
ngữ này, ít nhất đây cũng là một điều bổ ích cho kiến thức 
và để hiểu tại sao Lão Tử đã nói : "... Làm văn hóa mà sai 
lầm thì gây tai họa cho cả muôn đời". 


Theo Đào Duy Anh, trong Hán- Việt Tự Điển, tác giả đã định 
nghĩa: " Văn hóa (văn vật và giáo hóa) là dùng văn tự mà 
giáo hóa cho người; Văn minh ( phản nghĩa với dã man) là 
cái tia của đạo đức, phát hiện ở nơi chính trị, pháp luật, học 
thuật, điển chương, v.v.... ; Văn hiến là sách vở và nhân vật 
tốt trong một đời. 

Theo Duyên Hạc Lê Thái Ất, một cựu luật sư và giáo sư Đại 
học Vạn Hạnh và Học viện Quốc Gia Hành Chánh ở Sài Gòn 
(trước 1975) viết: "Văn hóa là cái đẹp riêng của con người 
thể hiện ở lề lối sống hàng ngày. Con vật không có văn hóa. 
Sinh hoạt văn hóa có tính hướng thượng, tạo thành cái đẹp 
cao quý của con người. Khi văn hóa phát triển tiến bộ, đạt 
đến một trình độ đáng kể trong đời sống thực tế, gọi là văn 
minh. Khi nếp sống văn minh được sắp xếp hài hòa thành 
những định chế qui định cuộc sống tập thể xã hội, đem lại 
sự thịnh trị, phồn vinh và hạnh phúc cho mọi người, khi đó 
gọi là văn hiến. Đó chính là tinh hoa của văn hóa..."(báo 
Ngày Nay, số 346 ngày 1-7-1996). 

Như vậy, chúng ta có thể thấy văn hoá rất là quan trọng, 
phải có văn hóa mới có văn minh và văn hiến. Để hiểu rõ 
ràng hơn nữa thế nào là văn hóa (culture), hai tác giả Hoài 
Nguyên và Đinh Khang Hoạt sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về 
từ ngữ "văn hóa". Theo Hoài Nguyên và Đinh Khang Hoạt, 
trong cuốn Vấn Đề Văn Hóa Việt (xuất bản năm 1994 tại 
Portland, OR - Hoa Kỳ, trang 10-11), tác giả viết như sau: 

"1. Theo Random House College Dictionary (Resised Edition 
1988), văn hóa là: 

- Phẩm giá của con người hay xã hội thăng hoa trong các 


lãnh vực như nghệ thuật, văn tự, cung cách, v,v.... 

- Hình thái đặc biệt của giai đoạn văn minh. 

- Nếp sống của con người đã được truyền tiếp từ thế hệ này 
qua thế hệ khác. 

2. Theo Encyclopedia Britannica (vol 3, 15th Edition - 1991): 
Văn hóa là những hình thức tổng hợp các kiến thức, niềm tin 
và hành vi của con người, có nghĩa là văn hóa bao gồm 
ngôn ngữ, tư tưởng, tín ngưỡng, phong tục, cấm ky, luật lệ, 
giáo dục, kỹ thuật, nghệ thuật, nghi thức, lễ bái và những 
yếu tố liên hệ khác. 

3. Theo Việt Nam Tự Điển của Ban Văn Học Hội Khai Trí Tiến 
Đức, trang 262: "Văn là vẻ đẹp, hóa là thay đổi; văn hóa là 
sự giáo dục do văn học đã thẩm thấu vào người ta". 

4. Theo quan điểm của các nhà xã hội học như A. Kroeber và 
C. Kluc Kholm: "Trọng điểm của văn hóa bao gồm những tập 
truyền tư tưởng và nhất là những giá trị dính liền với các tư 
tưởng đó. Hệ thống văn hóa là một mặt được coi như là sản 
phẩm của hành động, mặt khác là điều kiện để thực thi các 
hành động khác." (A. Kroeber & C. Kluckholm: "Culture, a 
critical Review of Concepts and Definition, P. 357). 

5. Theo truyền thống các nhà nhân chủng học Hoa Kỳ, "Văn 
hóa gồm những gì mà các nhà xã hội học gọi là hệ thống xã 
hội”. (T. Parsons: " The Point of View of the Author", P. 333) " 
Từ những định nghĩa trên, hai tác giả Hoài Nguyên và Đinh 
Khang Hoạt đã định nghĩa văn hóa như sau: "Văn hóa là một 
nền tư tưởng giảng về liên hệ giữa cuộc sống con người với 
tạo hóa để rồi thấy những liên hệ giữa con người với con 
người". Với nghĩa rộng này, văn hóa của một dân tộc có thể 


hiểu như là nếp sống (nhận thức, tư tưởng, phong tục, luật 
lệ, tín ngưỡng, kinh tế, giáo dục, v,v...) của dân tộc đó 
truyền từ đời này qua đời khác. 

Từ định nghĩa của văn hóa như ở trên cho chúng ta thấy, 
muốn hiểu văn hóa của một dân tộc phải tham khảo và 
nghiên cứu lịch sử của dân tộc đó. Nói cách khác, là phải 
đọc lịch sử Việt mới hiểu được văn hóa Việt. Mặc dù công 
việc nghiên cứu, tham khảo, phân tích, biên soạn... lịch sử 
để phản ảnh cho đúng với những gì đã xãy ra là lĩnh vực đòi 
hỏi chuyên môn, đạo đức và lương tâm nghề nghiệp của các 
nhà nghiên cứu và các sử gia. Nhưng mặt khác, đây cũng là 
nhiệm vụ chung của mọi người Việt ở trong những hoàn 
cảnh và vị trí có thể biết và cung cấp được những dữ kiện 
lịch sử đúng như "sự thật" được biết. Mặc dù, sớm hay chậm 
thì bí mật sẽ "bật mí" và "sự thật sẽ là sự thật" vẫn luôn 
đúng. Nhưng thời gian là yếu tố quan trọng không kém. Biết 
được sự thật sớm sẽ luôn tốt hơn. Nhìn vào lịch sử cận đại 
của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng. Nếu đa số 
dân Việt biết được sự thật như đã xảy ra ngoài nước cũng 
như trong nước sớm hơn thì có lẽ dân tộc và đất nước VN đã 
phát triển theo một tiến trình tốt hơn như đang thấy hiện 
giờ. Tài nguyên và nhân lực của dân tộc, đất nước đã không 
bị hoang phí, xương máu của dân Việt đã không bị phí phạm 
một cách không cần thiết trong hơn nửa thế kỷ vừa qua. Vì 
tham vọng và quyền lợi của một thiểu số, những cơ hội để 
trở thành một con rồng trong vùng Đông Nam Á đã bị bỏ 
qua hoặc vuột mất, Việt Nam đã tự biến thành con giun, dân 
Việt trở thành nô lệ lao động, nô lệ tình dục cho các nước 


láng giềng. Nhìn lại lịch sử, có lẽ đây là lần đầu tiên xảy ra 
từ thời ông cha ta dựng nước. Những sự kiện ( kinh tế, chính 
trị, tín ngưỡng, luật lệ, xã hội, đời sống của dân chúng... ) 
đang xảy ra ở Việt Nam, trước mắt mọi người dân Việt, cho 
thấy một nền văn hóa giả tạo xây dựng dựa trên "sự giả dối" 
đi ngược lại với văn hóa chân chính của dân tộc xây dựng 
trên "sự thật" sẽ gặp bế tắc, không thể phát triển vững bền 
và tồn tại được, chắc chắn là sẽ bị đào thải với thời gian. Cái 
điều đáng buồn ở đây, những di hại của nền "văn hóa sai 
lầm" này sẽ trở thành gánh nặng trên vai cho những thế hệ 
sau đúng như câu nói nhân quả :"đời cha ăn mặn, đời con 
khát nước". Nhưng như vậy có công bằng cho các thế hệ 
Việt Nam đến sau không? Theo thiển nghĩ của cá nhân, như 
là một người dân Việt bình thường, với chút lương tâm và ý 
thức của bổn phận, trách nhiệm, hầu hết chúng ta sẽ phải 
hổ thẹn, xót xa khi nghĩ đến "món nợ" của mình với thế hệ 
tương lai, đến tiền đồ của dân tộc và đất nước. 

Nhưng tại sao hiện giờ đa số người Việt Nam vẫn ngoảnh 
mặt quay lưng trước những sự giả dối, gian trá, vô liêm sỉ, 
sai trái và bất công của đời sống xã hội ... đang xảy ra trước 
mắt, tránh né đối diện "sự thật", thản nhiên "cúi đầu rút cổ" 
mà đi? Đúng như Lão Tử đã nhận xét về ảnh hưởng của "văn 
hóa". Ở Việt nam, nền văn hóa dựa vào chủ nghĩa Marx- 
Lenin đã biến thành nền văn hóa dựa trên chủ nghĩa 
"Mackeno" (thuật ngữ của luật sư Lê Mai Anh), chủ nghĩa 
Mackeno là chủ nghĩa "Mặc Kệ Nó", chủ nghĩa thờ ơ, lãnh 
đạm, vô cảm, ai chết mặc bây tiền thầy bỏ túi, chủ nghĩa 
của những người có quyền cho ai sống thì sống và cho ai 


chết thì phải chết, một thứ chủ nghĩa phi nhân tính. Chủ 
nghĩa ấy đang làm nhiễm độc cả xã hội và xã hội Việt Nam 
đang trở thành xã hội "Mặc Kệ Nó". Chủ nghĩa Marx-Lenin 
biến thành chủ nghĩa Makeno ở Việt Nam cũng không có gì 
là kỳ dị và khó hiểu. Cách đây 15 năm, tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã 
gọi nền văn hóa đó là "văn hóa tầm thấp", văn hóa tầm thấp 
trở thành văn hóa Mackeno cũng là một chuyện hợp lý lẽ và 
có thể hiểu được. Không biết sau văn hóa Makeno, đảng 
cộng sản sẽ sáng tạo thêm nền văn hóa nào khác nữa 
không? Nhưng tháng 8, năm 2005 vừa qua trong lá thư gởi 
cho Bộ trưởng Văn Hóa ,Thông tin của Việt Nam, họa sĩ 
Nguyễn Minh Thành, đã nêu lên những cái mà anh gọi là văn 
hóa "giả dối" đang ngự trị tại Việt Nam. Theo anh đó là căn 
nguyên của nhiều tệ trạng tại Việt Nam như tham nhũng, 
như chuyện chính quyền áp đặt lối nghĩ và nếp sống lên 
người dân. 

Dựa trên hiểu biết của nhân loại về ảnh hưởng tác động của 
"văn hóa" lên xã hội và con người từ thời Lão Tử (hơn 2500 
năm trước), chúng ta có thể hiểu và đoán được hậu quả tai 
hại của nền văn hóa xây dựng dựa vào chủ nghĩa Marx- 
Lenin cho xã hội Việt Nam. Ngoại trừ một số ít còn kiên định 
(cuồng tín với chủ nghĩa cs), còn đa số, có lẽ chỉ bám vào 
đảng để bảo vệ quyền lợi đang có. Với sự sụp đổ của Liên 
sô, Đông Âu, chủ nghĩa cộng sản coi như đã "cáo chung", cả 
lý thuyết lẫn thực hành đã bị phá sản hoàn toàn. Chính 
quyền ở bốn nước cộng sản (Trung quốc, Việt Nam, Cuba , 
Bắc Hàn) còn lại hiện giờ, đặc biệt ở VN, thực chất chỉ còn là 
một tập đoàn mafia của tư bản đỏ, đang dùng bạo lực để cai 


trị và bảo vệ quyền lực. Một chính quyền như vậy, sớm hay 
muộn, cũng sẽ phải tan rả. Vấn đề lo lắng "lớn" của Việt 
Nam về mặt văn hóa, có lẽ là "mực độ" di hại mà những sai 
lầm của nền văn hóa Mác-Lê để lại cho thế hệ Việt Nam hiện 
giờ và những thế hệ tiếp nối? 

Cái tai họa rõ ràng trước mắt là nền văn hóa Marx- Lenin đã 
làm cho một số lớn dân Việt hiện nay "thấy sai không dám 
nói, thấy đúng không dám làm". Sợ sệt, không chân thật, 
thiếu dũng cảm trước những áp bức, bất công, ngược lý lẽ, 
hủ hóa,... của giai cấp thống trị, như họa sĩ Nguyễn minh 
Thành đã nhận xét trong cuộc phỏng vấn của đài RFA. Ngay 
cả một số lớn những người cầm bút (làm văn hóa nói chung) 
cũng không có đủ sĩ khí để "nói" lên sự thật và cảm xúc thật 
sự mà chỉ viết hay làm theo "đơn đặt hàng" để được yên 
thân. Tệ hơn, một số người còn cố ý viết sai sự thật và trái 
với lương tâm để thăng quan tiến chức. Nếu mọi người Việt 
đều có thái độ như vậy thì tương lai của dân tộc và đất nước 
sẽ đi về đâu? Có phải đây một tai họa lớn cho dân tộc Việt 
không? Và làm sao VN phát triển theo kịp đà tiến hóa của 
thế giới? 

Trong chuyến thăm Mỹ tháng 6, năm 2005, Phan Văn Khải 
đã ngỏ lời nhờ một số trường đại học của Mỹ giúp Việt Nam 
xây dựng một trường đại học với đẳng cấp quốc tế. Đáp lại 
yêu cầu này, Thomas Vallely, Giám đốc chương trình Việt 
Nam của trường đại học Harvard, một trong những sáng lập 
viên của VEF (The Vietnam Education Foundation) đã soạn 
thảo một đề cương gửi đến chính phủ Việt Nam. Trên trang 
báo điện tử Vietnam.net, Việt Nam đang ồn ào thảo luận về 


việc này. Dù không sống ở Việt Nam, nhưng nghe những tin 
tức như vậy cũng mừng cho quê mẹ của mình, rồi chợt nghĩ 
đến thực tế của xã hội VN niềm vui mừng biến mất ngay. 
Nguồn gốc sức mạnh của Tây phương là khoa học, khoa học 
là những phương pháp tìm ra sự thật, nếu không tôn trọng 
sự thật thì làm sao có được công trình khoa học. Và ở nước 
ta thì "sự thật" không được đề cao và tôn trọng. Cho nên 
chữ khoa học dùng ở Việt Nam không cùng nghĩa với chữ 
khoa học của Tây phương. Cộng thêm chính sách cự tuyệt 
văn hóa Tây phương của chính quyền cộng sản Việt Nam, 
mà trong đó phần cốt lõi là chủ nghĩa cá nhân, ý thức nhân 
quyền, thể chế dân chủ tự do... trong khi đó lại mơ tưởng 
xây dựng một trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc tế, và xây 
dựng Việt Nam thành một nước văn minh giàu mạnh dựa 
trên khoa học là một việc mâu thuẫn và rất khó mà thành 
công. 

Như đã nói ở phần trên là muốn hiểu văn hóa Việt phải đọc 
lịch sử Việt, và nếu lịch sử không đúng như sự thật thì sẽ 
dẫn tới hiểu văn hóa Việt sai bét. Nói cách khác, là lịch sử 
tốt hay xấu cũng phải là sự thật đã xảy ra. Hiện nay, ở VN, 
chương trình lịch sử được dạy ở bậc trung học chỉ là một 
phần của quá khứ được chọn lọc, một phần do tưởng tượng 
và chế biến (ví dụ như trường hợp Lê Văn Tám) để minh họa 
lý thuyết duy vật và đề cao công lao của đảng cộng sản. 
Thêm vào đó, có rất nhiều sách vở do nhà nước xuất bản 
xuyên tạc và bóp méo cả lịch sử thế giới . Hiểu biết sai về 
lịch sử sẽ dẫn đến những nhận thức sai lầm về văn hóa Việt 
và văn hóa thế giới. Và với đường lối giáo dục nhét vào đầu 


trẻ em những kiến thức giả dối để biến họ thành những cái 
loa, hay con két lập lại những sự giả dối để phục vụ cho chế 
độ thì việc xây dựng một trường đại học đạt tiêu chuẩn quốc 
tế dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt nam là một việc 
hoang tưởng giống như tham vọng xây dựng thế giới đại 
đồng theo lý thuyết cộng sản. 

Hiện giờ cũng khó mà đo lường hoặc đoán được mức độ di 
hại của văn hóa Marx-Lenin sẽ để lại cho các đời sau và 
không biết khi nào Việt Nam mới có thể hàn gắn được những 
chấn thương văn hóa trầm trọng do chế độ cộng sản gây ra 
từ khi ông Hồ Chí Minh nhập cảng chủ nghĩa cộng sản vào 
Việt Nam cho đến ngày nay? Nhưng điều trước mắt như họa 
sĩ Minh Thành viết: "tôi luôn mơ ước có một chính quyền tốt 
hơn cho dù là đảng nào cũng được và tôi biết, không ít người 
cũng nghĩ như vậy”. Tự do, dân chủ có lẽ là ước vọng của đa 
số người dân Việt nam. Làm con người có tự do trong một xã 
hội tự do. Một ước mơ bình thường nhưng vẫn còn là ước mơ 
cho hơn 80 triệu người dân Việt Nam . 

Lý Lạc Long 

(TTL/TCT/MAI/16/3/06) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy: Lý Lạc Long 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 23 tháng 3 năm 2006 


